Viettel ra mắt Home Camera thông minh tích hợp 
AI dành cho khách hàng 


Home Camera là giải pháp camera thông minh dành cho khách hàng có nhu cầu 
giám sát an ninh, trò chuyện với các thành viên trong gia đình, với độ bảo mật cao 
nhất. Tháng 12/2020, Viettel công bố chính thức ra mắt sản phẩm đầu tiên trong hệ 
sinh thái SmartHome: Home Camera - thiết bị tích hợp đầy đủ các chức năng hiện 
đại của các dòng camera hiện nay với chỉ phí siêu tiết kiệm. 


Tuyệt đổi an toàn 
Thay vì sử dụng những dòng camera trôi nối, không rõ nguồn gốc, không bảo trì bảo 
hành, giờ đây người Việt có thê yên tâm sử dụng dòng camera gia đình chính hãng, 
đa dạng về chủng loại, tính năng và tuyệt đối an toàn. Toàn bộ đữ liệu của khách 
hàng được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu của Viettel và được xử lý theo quy trình 
nghiêm ngặt nhằm bảo mật thông tin cho khách hàng. 

Trang bị nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo cao cấp 

Bắt kê đêm hay thời tiết xâu, camera gia đình có thể cung cấp cho khách hàng hình 
ảnh full HD. Khách hàng có thể giám sát và điều khiến tất cả các camera của mình 
chỉ với một ứng dụng duy nhất là VHome. Thông qua app xem camera viettel gia 
đình, khi có chuyển động bắt thường, camera sẽ gửi thông báo và phân biệt chuyền 


động giữa người và vật thông qua công nghệ AI tiên tiễn. Ngoài ra chế độ đàm thoại 
2 chiều giúp các thành viên trong gia đình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau thông 
qua loa ngoài và micro tích hợp của camera rất phù hợp với những gia đình có người 
già và trẻ em. Ngoài ra, tính thâm mỹ của sản phâm cũng là một ưu điểm, khi camera 
được thiết kế nhỏ gọn, hiện đại phù hợp với các căn hộ chung cư, ngôi nhà thông 
minh. Giải pháp camera gia đình không cần đi dây phức tạp do sử dụng trực tiếp wifñ 
hoặc mạng LAN của Viettel. 

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký sớm 

Với tất cả những tính năng tuyệt vời trên nhưng giá của sản phẩm camera gia đình 
chỉ 480.000đ/chiếc tặng kèm cáp camera có định trong nhà. Camera xoay 360 độ 
trong nhà có giá 550.000 đồng/chiếc, camera ngoài trời chỉ 800.000 đồng/chiếc. 
Cước thuê bao tháng chỉ 22.000đ/máy bao gồm 7 ngày xem video trên cloud, miễn 
phí 3G/4G khi xem trên app VHome, bảo hành 12 tháng, miễn phí cài đặt và hỗ trợ 
24/27h từ Viettel. 

Xem chỉ tiết thông tin tại: 
https://vietteltelecom.vn/tin-tuc/chi-tiet/viette]l-ra-mat-g1ai-phap-home-camera- 
thong-minh-tich-hop-cong-nghe-ai-danh-cho-khach-hang-chi-tu-480-000d-thiet- 
bi/15397228 


